TU LÀ DỪNG, CHUYỂN VÀ SẠCH 


NGHIỆP 

Giảng tại chùa Phong Hòa Sa Đéc - 2000. 

Đề tài tôi giảng hôm nay: Tu là dừng nghiệp, 
chuyển nghiệp, và sạch nghiệp. Trước khi đi vào đề 
tài, tôi xin đặt một câu hỏi: “Tại sao chúng ta phải tu ?” 
Quý Phật tử thường đi chùa, lễ Phật, ăn chay, chắc rằng 
ai cũng nói mình biết tu rồi, phải không ? Vậy nếu có 
người hỏi tại sao phải tu, thì quý vị trả lời thế nào ? Ở 
đây tôi sẽ giải thích về điều này. 

Chúng ta đều ý thức rằng người biết tu là người 
cầu tiến, là người vươn lên. Tại sao ? Thí dụ có người 
trước kia say rượu lè nhè, nhưng bây giờ người đó biết 
tu theo Phật, giữ năm giới. Do giữ giới nên không uống 
rượu say nữa, đó là đã tiến hơn xưa. Hoặc như người 
chuyên đi ăn trộm, người đó bị xã hội đánh giá là hạng 
bất lương. Bây giờ người đó biết tu, thọ giới của Phật. 
Phật cấm không được trộm cướp. Khi không còn trộm 
cướp nữa, thì người đó có tiến bộ chưa ? 

Thường thường thế gian thấy ai hư hồng, rồi 
thức tỉnh lại, làm lành thì người ta bảo người đó giác 
ngộ. Đó là một bước tiến. Như vậy vì cầu tiến mà 
chúng ta tu. Người biết tu là lúc nào cũng sửa đổi hành 


vi xấu, ngôn ngữ xấu, ý niệm xấu của mình trở thành 
hay, trở thành tốt. Như vậy có phải là tiến bộ không ? 
Cho nên nói biết tu là có tiến. Vì vậy muốn cầu tiến, 
người Phật tử phải tập tu. Đó là lý do thứ nhất. 

Lý do thứ hai, chúng ta tu là vì muốn đem lại sự 
an lạc cho bẳn thân mình trong hiện tại và vị lai. Tại sao 
? Thí dụ như một Phật tử trước kia chưa biết tu, Ở gia 
đình vợ chồng nghi ngờ nhau không hòa thuận. Bây giờ 
nếu hai vợ chồng biết tu, giỮ ngũ giới tức không tà dâm, 
không ngoại tình với kể khác, thì vợ chồng hết nghi 
nhau. Hết nghi nhau thì bình an, hạnh phúc. Như vậy 
nhỜ tu mà đem lại sự bình an cho gia đình, sự tốt đẹp 
cho xã hội. Nên người biết tu là người tiến lên, chuẩn bị 
cho cuộc sống luôn được an lạc. Thế mới thấy tu là việc 
thiết yếu. Phật tử khi hiểu được lợi ích đó rồi ai cũng 
phát tâm tu. Đó là lý do thứ hai. 

Khi đã phát tâm tu theo Phật, thì điều đầu tiên 
Phật dạy chúng ta tu là để dừng nghiệp.Tại sao tu để 
dừng nghiệp? Trước khi trả lời câu này, tôi xin ôn lại 
lịch sử đức Phật một chút. 

Chúng ta nhớ đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngồi 
dưới cội Bồ Đề suốt bốn mươi chín ngày đêm, đến đêm 
thứ bốn mươi chín, từ đầu hôm đến canh hai Ngài 
chứng được Túc Mạng Minh. 


Túc Mạng Minh tức là trí sáng suốt, thấu rõ hết 
bao nhiêu kiếp về trước của mình, đã từng làm gì, Ở 
đâu, cha mẹ anh em tên gì... đều biết rõ hết. Chẳng 
những một đời mà vô số đời cũng đều biết rõ. Nên gọi 
là Túc Mạng Minh, tỨc trí sáng suốt, biết vô số mạng 
kiếp về trước. Sau này đi giẳng đạo, Ngài nhắc lại đời 
trước Ngài đã từng làm øì, Ở đâu, lợi ích cho ai v.v... 
Những sự việc như thế được kết tập lại gọi là kinh Bản 
Sanh và Bản Sự, hiện giờ vẫn còn. 

Từ canh hai đến canh ba, Ngài chứng được Thiên 
Nhãn Minh. Thiên Nhãn Minh là tất cả những gì gần xa, 
nhÖ nhiệm nhất Ngài đều thấy được. Cho nên khi đức 
Phật chứng được Thiên Nhãn Minh rồi, Ngài nhìn thấy 
trong bát nước có vô số vi trùng. Ngày xưa nói trong 
nƯỚc có vi trùng người ta không tin. Nhưng bây giờ nhờ 
khoa học chế ra kính hiển vi, người ta mới thấy vi trùng. 
Như vậy đức Phật đã thấy hơn hai ngàn năm rồi, bây 
giờ chúng ta mới biết. Bằng Thiên Nhãn Minh Ngài nhìn 
rất xa, thấy ngoài thẾ giới này, còn có vô số thế giới 
khác, tính không hết. Danh từ chuyên môn trong nhà 
Phật gọi là Hằng hà sa số. Hằng hà đó là sông Hằng ở 
Ấn Độ, sa số là số cát. Sông Hằng ở Ấn Độ dài tới mấy 
ngàn cây số, thì cát sông Hằng chừng bao nhiêu ? Vô số 
kể. Phật nói thế giới trong hư không nhiều như số cát 


sông Hằng vậy. Ngày xưa không ai tin điều này cả. 
Nhưng bây giờ nhờ các nhà thiên văn, người ta tìm thấy 
rõ ràng ngoài thiên hà của chúng ta, còn vô số thiên hà 
nữa. Cho nên biết trong vũ trụ không biết bao nhiêu là 
thế giới. Như vậy Phật nói không sai, vì đó là cái thấy 
thật. 

Kế đó, Ngài nhìn thấy con người khi chết rồi lại 
tái sanh vào các loài. Người ta cứ nghĩ chết rồi là hết, 
hoặc bảo chết rồi trở lại làm người. Nhưng Phật thấy 
rõ ràng, khi chúng ta chết rồi, do nghiệp của mình tạo 
hàng ngày, hoặc lành hoặc dữ; nếu lành thì nó dẫn 
chúng ta sanh trong cõi lành, nếu dữ nó dẫn chúng ta 
sanh vào cõi dữ. Cho nên trong kinh có một đoạn Phật 
nói: “Ta nhìn thấy chúng sanh do nghiệp dẫn đi luân hồi 
trong lục đạo như người đứng trên lầu cao nhìn xuống 
ngã tữ đường, thấy rõ ràng ai nghiệp gì, đi đường nào, 
không có nghi ngờ." 

Vì vậy Phật dạy chúng ta tu, bước đầu là dừng 
nghiệp. Dừng nghiệp để làm gì ? Để khi chết chúng ta 
không bị nghiệp ác dẫn đi vào đường ác. Nếu cứ tạo 
nghiệp ác, thì khi chết chúng ta bị nghiệp dẫn trong địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên người Phật tử tu là 
làm sao trong hiện tại, dừng những hành động xấu ác, 
để bản thân là một người tốt, có lợi ích cho xã hội, chết 


đi mình lại được nghiệp lành dẫn sanh vào cõi lành. 
Như vậy có phải tu là để cho chúng ta an Ổn trong đời 
này và đời sau không ? Vì tầm quan trọng như vậy cho 
nên chúng ta mới tu. 

Như hàng Tăng Ni xuất gia, lễ ra các vị Ở ngoài 
đời hưởng những lạc thú thế gian, tại sao lại cạo đầu 
vào chùa ăn chay, mặc áo nhuộm cho khổ vậy ? Có cái 
gì cần, cái gì quý, mình mới làm điều đó chứ. Vì thấy rõ 
được lợi ích việc tu tập rồi, nên chúng ta mới đi tu. 

Đến canh năm, khi sao mai vừa mọc, Ngài liền 
chứng được Lậu Tận Minh, tức là trí sáng suốt thấy rõ 
nguyên nhân vì sao con người phải luân hồi sanh tỬ. 
Ngài thấy rõ ràng, không nghi ngờ gì hết. Nên sau đó 
Ngài đến vườn Lộc Uyển, giẳng bài pháp đầu tiên cho 
năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Đó là bài pháp 
Tứ Diệu Đế. Ngài chỈ rõ quả đau khổ và nhân gây ra đau 
khổ; chỈ cho quả giải thoát và nhân tu sẽ được giải 
thoát. Đó là do Phật tu chứng được nên Ngài nói ra, chớ 
không phải như các triết gia suy luận rồi nói. 

Vì vậy Phật dạy chúng ta trên đường tu, phải làm 
sao đạt được kết quả tốt đẹp, làm sao tu cho cuộc đời 
của mình hiện tại an vui, hạnh phúc, lợi ích cho chúng 
sinh. Khi chết đi sinh trở lại, được làm người tốt đẹp 
hơn, cao quý hơn. Tu là như vậy. 


Ở đây, điểm quan trọng tôi muốn nhấn mạnh: Tu 
là dừng nghiệp, là chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Dừng 
nghiệp, tức là dừng những nghiệp ác, chúng ta không 
tạo những tội lỗi phải chịu khổ đau nữa. Vậy tu dừng 
nghiệp bằng cách nào ? 

Trong nhà Phật dạy, dù tại gia hay xuất gia, khi 
bước chân vào đạo, trước tiên phải gìn giữ giới luật. 
Gìn giỮ giới luật là tu dừng nghiệp. Tại sao ? Bởi vì 
đức Phật thấy rõ ràng, con người khi nóng giận hay 
tham lam rất là cuồng loạn. Điều tội ác nào người ta 
cũng có thể làm được. Mà tạo tội ác thì phải đọa, phải 
chuốc quả đau khổ. Vì vậy Phật dạy phải giữ những 
điều giới, đừng tạo ác. Không tạo ác thì khỏi đọa. 

Như hàng Phật tử tại gia, đức Phật dạy phải giữ 
năm giới: 

1- Không được sát sanh. 

2- Không được trộm cướp. 

3- Không được tà dâm. 

4- Không được nói dối. 

5- Không được uống rượu, không được hút á 
phiện, xì ke, ma túy. 

Năm điều đó cần phải gìn giữ cho đúng. Như 
người nam khi chưa biết tu, có ai rủ uống rượu thì sao ? 
Tuy ban đầu chưa biết uống, nhưng bạn bè rủ thì vị 


tình, uống rồi thành ghiền. Ghiền rồi thành say. Đối với 
á phiện, xì ke, ma túy cũng vậy. Trước đâu có, cha mẹ 
sanh ra đâu có ghiền. Do bị bạn bè rủ rê mà không biết 
tu mới nhào theo. Nhào theo rồi thì hư một đời, hại gia 
đình, hại xã hội. Nên Phật cấm những điều đó là thương 
hay làm khó khăn mình ? Đó là Phật thương. Bởi rượu, 
á phiện, xì ke, ma túy là hố sâu nguy hiểm, Phật muốn 
cho chúng ta không rớt vào hố đó, nên mới dùng hàng 
rào giới luật để chặn. 

Thí dụ Phật tử đã thọ ngũ giới rồi, nếu bạn bè tới 
rủ uống rượu, liền nói: "Tôi đã thọ giới Phật rồi, không 
được uống rượu. Thôi, tôi xin không uống”. Như vậy là 
ngăn chặn mình tạo tội. Nếu không thọ, không giữ giới 
thì bạn bè rủ cứ ngồi uống có sợ gì đâu. Rồi tới ăn trộm, 
ăn cướp, cho đến giết người... trong những việc đó có gì 
bình an không hay việc nào cũng khổ. Mình làm cho 
mình khổ, mình làm cho người khác cũng khổ, cứ khổ 
lây với nhau. 

Bây giờ Phật cấm không được giết người, dù 
giận bao nhiêu đi nữa, cũng không dám động đến sinh 
mạng của người khác, đó là tu. Tu là giỮ giới. Cho nên 
bước đầu vào đạo, Phật bảo phải giữ năm giới. Chúng 
ta hứa giữ để trong lòng lúc nào cũng nhớ không được 
làm các việc đó. Nhờ hứa với Phật, hứa với quý thầy 


như vậy, không dám quên nên không tạo tội. Đây gọi là 
dừng nghiệp. 

Chúng ta đối nơi thân, nơi miệng, nơi ý thường 
hay buông lung tạo tội. Thí dụ nơi thân, trẻ nhÖ thấy con 
chim đậu trên cành cây, nó làm sao ? Nó muốn bắn. 
Nhiều khi con chim nhÖ xíu không đáng gì hết, không 
được một miếng ăn nữa, mà cũng cứ bắn. Thấy con 
cóc, con nhái, muốn lấy đá chọi v.v... Bây giờ mình biết 
tu thì việc gì không có lợi cho mình, cho người mà làm 
đau khổ chúng sanh thì đừng làm. Nhờ không làm nên 
không khổ cho những con vật nhỏ, không khổ cho 
người. Như vậy nhờ biết gìn giữ giới, không làm việc 
ác, đó là chúng ta tu. 

Đến miệng, chúng ta toàn nói lành hay cũng có 
khi nói dữ ? Có người nào nói lành suốt đời chưa, hay 
khi vui thì nói lành, khi giận thì nói dỮ. Bây giờ chúng ta 
biết tu rồi, vui nói lành mà giận thì thôi, làm thỉnh, đừng 
nói gì cả. Bởi vì nếu nói thì sẽ nói bậy, nói tội lỗi. Cho 
nên khi giận, làm thinh bổ qua, một hồi sẽ hết. Chúng ta 
giữ thân không làm đau khổ cho chúng sanh, miệng 
không nói lời dữ, lời ác khiến người khinh miệt mình. 
Đó là bảo vệ giá trị tinh thần đạo đức của mình. 

Quý Phật tử thấy khi giận lời nói có giá trị thật 
không ? Thí dụ khi giận người ta nói "Mày là con chó", 


nói thế mà mình có thành con chó đâu. Nếu tỉnh táo, 
mình sẽ trả lời: "Tôi đâu có bốn chân đâu mà thành con 


chó". Nhưng đẳng này, nghe nói con chó liền muốn tát 
tai ngƯỜi ta, như vậy vô tình mình nhận là chó rồi. Bởi 
vừa nói chó là mình cắn liền, phải không ? Khi nóng 
giận người ta dễ điên cuồng, không có chút gì khôn 
ngoan, sáng suốt cả. Cho nên khi nóng giận cần phải im 
lặng, đó là người khôn, người khéo tu. 

Như vậy chúng ta tu thân, tu miệng và tu luôn cả 
ý nữa. Ý của quý vị nghĩ tốt nhiều hay nghĩ xấu nhiều ? 
Có khi xấu nhiều tốt ít, có khi tỐt nhiều xấu ít, tốt xấu 
lẫn lộn. Bây giờ tu rồi khi nghĩ một điều gì xấu, chúng 
ta biết đó là bậy, là tội lỗi nên không nghĩ nữa, cấm nó 
như vậy lâu dần thành quen. Nghĩ tốt thì cho nghĩ, nghĩ 
xấu thì dừng. Đó là chúng ta tu. 

Nếu người thân không làm những điều xấu ác, 
miệng không nói những lời dữ, ý không nghĩ những 
điều bậy xấu, thì người đó là người tốt. NgƯỜi ta nói tu 
hiền, nhưng hiện nay có nhiều người tu mà chưa hiền. 
Ăn chay thì ăn mà không hiền chút nào cả. Bởi tu không 
phải chỉ ăn chay mà tu là sửa thân đừng làm tội lỗi, 
miệng đừng nói tội lỗi, ý đừng nghĩ tội lỗi. Còn ăn chay, 
ăn mặn chỉ là phần phụ thôi. Người ăn mặn mà nói năng 
đàng hoàng hiền lành, còn người ăn chay mà la lối bậy 


bạ thì ai hơn ai ? Hiểu vậy quý vị mới thấy lẽ thật của 
Sự tu. 

Ngay trong đời sống này phải tạo cho mình một 
cuộc sống có giá trị. Nếu trong gia đình hai vợ chồng 
đều biết tu. Chồng không làm bậy, không nói bậy, không 
nghĩ bậy, vợ cũng vậy thì gia đình đó đầm ấm, hạnh 
phúc không ? Sở dĩ ngày nay gia đình chia ly, đau khổ, là 
vì người ta không biết tu. Tu dừng nghiệp là đừng làm 
bậy, đừng nói bậy, đừng nghĩ bậy thôi, chứ chưa làm gì 
hay tốt. Bao nhiêu đó cũng khó rồi. 

Lâu nay người ta quen buông lung, bây giờ chặn 
lại nên khó, chớ việc đó đâu phải khó. Nếu giận người 
ta mà mình làm thinh, không la lối gì hết. Một hồi cơn 
giận sẽ nguôi, và từ từ mình quên hết. Quên hết thì có 
thiệt thòi gì cho mình đâu. Còn nóng chửi ngưỜi ta, 
người ta đánh lại mình thì sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện 
rắc rối, bao nhiêu phiền não và tội lỗi khác nữa. Tất cả 
chúng ta ai cũng cần phải tu để trở thành người hay tỐt. 
Đó là người khôn ngoan, sáng suốt. Nếu để thân miệng 
ý lăng xăng lộn xôn hoài, đó là người xấu, người dở. 

Tôi đã nói phần tu là dừng nghiệp. Kế đến phần 
tu là chuyển nghiệp. 

Chuyển là đổi. Chuyển nghiệp là chuyển đổi 
nghiệp của mình. Tôi thường hay nói, Phật tử chúng ta 


hiểu nghĩa chữ tu dở hơn cả mấy chú sửa xe honda nữa. 
Tại sao vậy ? Vì mấy chú đó gọi sửa xe hư ít là "tiểu 
tu", xe hư nhiều hơn là "trung tu", xe hư thật nhiều là 
"đại tu”. Có khi nào mình đem chiếc xe cũ hư đi sửa, tới 
ngày lấy nó y nguyên như cũ mà mình vẫn chịu không ? 
Đâu có. Phải sửa tốt hơn ngày mình giao xe mới được. 

Như vậy tu là sửa từ cái hư, cái xấu trở thành cái 
tốt, cái hay. Người biết sửa là người biết tu. Quý Phật 
tỬ tu bao nhiêu năm rồi, có biết sửa chưa hay chỉ xin 
Phật thôi. Có gì buồn, lạy Phật: "Phật cứu độ con”, 
“Phật cho con hết bệnh hoạn”, “cho con hết tai nạn” 
v.v... Nếu tu như vậy chắc Phật cũng lắc đầu, không 
biết nói sao. Bởi đức Phật từng bảo rằng: “Ta không có 
quyền ban phước, xuống họa cho ai”. Nếu Ngài ban 
phước xuống họa cho người, thì Ngài không dạy mình 
tu dừng nghiệp, chuyển nghiệp, không dạy tu nhân quả. 
Nhân tạo lành thì được hưởng quả lành; nhân tạo ác thì 
phải chịu quả ác. Phật chỉ dạy chúng ta biết thế nào là 
tội phải tránh, thế nào là phước nên làm, đó là dạy 
chúng ta tu. 

Phật tử bây giờ không chịu tu, có việc gì liền 
chạy xin Phật cho nhanh. Chỉ tốn có một dĩa quả, một 
bó nhang là xong. Phật tử xin thì xin, chứ Phật đâu có 
cho được. Lâu nay Phật tử chúng ta cứ tu nhƯ vậy, 


không cần biết đúng hay sai với ý nghĩa chữ tu trong nhà 
Phật gì cả. Bởi tu không đúng ý nghĩa, nên càng tu càng 
thấy lung tung. Trong nhà sanh chuyện phiền não với 
nhau; ra phố đi đâu đụng đó. Nếu biết tu đúng với 
những lời Phật dạy thì càng tu gia đình càng hạnh phúc, 
càng tu láng giêng càng mừỪng vui, được gần người 
hiền, người lành. 

Như vậy chuyển nghiệp là chuyển thế nào ? Từ 
nghiệp xấu ngày xưa đã làm, bây giờ đổi thành nghiệp 
tốt. Như khi xưa mình tạo những hành động xấu xa, làm 
đau khổ cho người, bây giờ mình dừng không làm việc 
ấy nữa. Ngang đó mình khỏi tội lỗi, nhưng chưa được 
bao nhiêu phước. Nên bây giờ không làm khổ người, mà 
còn làm lợi ích, giúp đỡ cho người được vui vẻ. Đó là 
chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Chuyển được thân 
nghiệp là làm các việc lành, giúp người này cứu kể kia. 
Mọi người được an vui thì người đó trở thành ngƯời 
tốt, đáng khen. Đó là tu chuyển nghiệp về thân. 

Miệng chúng ta ngày xưa nói dỮ nói dối, bây giờ 
biết tu rồi không nói dữ, không nói dối, mà còn nói lời 
hiền hòa, dễ thương, nói lời chân thật. Gặp người buồn 
khổ, nói lời an ủi cho người bớt khổ. Người không hiểu 
đúng lẽ thật, nói cho người hiểu đúng lẽ thật, đó là tu. 
Chuyển nghiệp xấu của thân thành nghiệp tốt của thân; 


chuyển nghiệp xấu cỦa miệng thành nghiệp tỐt của 
miệng; chuyển nghiệp xấu của ý thành nghiệp tốt của ý. 

Nếu có gì phiền hà làm cho mình khó chịu, vừa 
muốn giận liền tự nhắc "không được giận”, “siận là 
xấu, bỏ". Nên nghĩ người làm sai là người đáng thương, 
chứ không đáng giận. Như vậy chuyển tỪ ghét giận trở 
thành thương mến, tâm hung dữ trở thành tâm tỪ bi. 
Như vậy là tu. Tu là từ nghiệp xấu chuyển thành nghiệp 
tốt. Việc này dễ làm hay khó làm ? Dừng nghiệp đã là 
khó rồi, huống nữa phải làm cái tốt. Chính vì vậy người 
tu mới được thế sian kính phục. Nếu trong xã hội, trong 
gia đình, ai cũng biết chuyển nghiệp xấu thành nghiệp 
tốt hết thì gia đình đó thế nào ? Gia đình đó hoàn toàn 
được hạnh phúc, xã hội cũng tốt đẹp theo. Nên biết 
chúng ta tu là đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, 
cho mỌi người. 

Trong kinh Phật dạy rất rõ: "Chúng sanh tạo 
nghiệp tỪ thân, miệng, ý". Cho nên sau khi giữ năm giới 
rồi, Phật tỬ phải tu thêm Thập thiện. Giữ năm giới là 
dừng được nghiệp ác, tu Thập thiện là chuyển nghiệp ác 
thành nghiệp lành. Hồi xưa, mình thường hay giết hại 
thì ngày nay thương chúng sanh. Thấy chúng sanh nào bị 
bắt, sắp bị giết hại, mình mua thả. Ngày xưa thay vì 
giết, bây giờ lại cứu. Hồi xưa mình tham lam trộm cắp 


của người ta, bây giờ có duyên mình bố thí. Hồi xưa 
mình có những hạnh xấu không trinh bạch, bây giờ tập 
tu hạnh trinh bạch. 

Như vậy thay vì thân có ba nghiỆp sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm; bây giờ mình chuyển ba nghiệp đó. Sát sanh 
chuyển thành phóng sanh, trộm cướp chuyển thành bố 
thí, tà dâm chuyển thành trinh bạch. Được vậy đời mình 
tỐt đẹp vô cùng. 

Ngày xưa hay nói dối, hay nói hung dữ, bây giờ 
Phật dạy chuyển thành bốn thứ: nói lời chân thật, nói lời 
hòa ái, nói lời hòa hợp, nói lời đúng lý. Thay vì nói dối 
gạt, thì bây giờ chúng ta nói lời chân thật. Chuyển lời 
nặng nề ác độc thành lời hòa nhã dễ thương. Đó là 
chuyển bốn nghiệp nơi miệng. 

Kế đến chuyển nơi ý. Ý chúng ta thường dễ sanh 
tham lam, khi tu dừng được tham lam rồi, chúng ta phải 
tập hỷ xả. Hỷ xả tức là tha thứ, là buông bỏ. Thí dụ 
ngày xưa, chúng ta làm một muốn được hai, làm hai 
muốn được ba bốn... cứ muốn chồng lên. Bây giờ chúng 
ta làm việc vừa phải, có đủ cho cuộc sống mình bình an 
thôi. Phần dư vui về đem ra giúp đỡ cho những người 
thiếu, đó gọi là hỞ xả. 

Ngày xưa chúng ta hay nóng giận. Giận người 
này giận người nọ, thì ngày nay tập lòng từ bi thương 


xót mỌi người, để mình không khổ, mà mà người cũng 
không khổ. Nói tới tỪ bi chúng ta thấy rất khó. Tại sao ? 
Vì ở đời có người ăn nói dễ thương, có người ăn nói 
khó thương. Có người tư cách dễ thương, có người tư 
cách khó thương... nên mình cũng khó thương. Bây giờ 
tỪ bi là phải thương tất cả, thì làm sao mà thương đây 2 

Thí dụ khi vào bệnh viện tâm thần, chúng ta bị 
những người điên trong đó kêu tên mình chửi, hoặc nhổ 
nước bọt lên mình v.v... lúc đó chúng ta thế nào ? Cự 
lộn với họ hay là thương họ. Mình không có lỗi lầm gì 
với họ, mà họ chửi mình, rồi còn phun nước bọt vô 
mình, dễ giận không ? Nhưng nếu giận, mình cự lộn với 
họ thì người chung quanh sẽ nói sao ? Đánh lộn với kể 
điên thì chỉ có người điên mới làm thôi. Người ta điên 
cho nên làm bậy, còn mình tỉnh phải thương họ, chứ đâu 
nên giận. 

Phật tỬ xét kỹ, những người mình không làm 
quấy, không làm điều tội lỗi với họ, mà người ta nói 
mình quấy, mình có tội lỗi thì mình nên nghĩ: "Chuyện 
không có mà họ nói, đó là họ không tỉnh sáng. Người 
không tỉnh sáng là người đáng thương, chớ không đáng 
giận. Mình đang tỉnh sáng thì không nên hơn thua với 
người không tỉnh sáng. Nhớ như vậy chúng ta sẽ có 
lòng từ bi dễ dàng, không khó. Cứ thế mình tập tâm từ 


bi càng ngày càng lớn lên, đó là tu. 

Tâm chúng ta thường ngày hay sĩ mê, nghĩ sai 
trật, nghĩ lầm mà chúng ta tưởng là đúng. Như Phật tử 
đến tháng hai tháng ba, thường lên núi Sam để vay tiền 
Bà về làm ăn phải không ? Đó là điều không có lễ thật, 
thế mà Phật tử vẫn tin làm. Nếu tới miếu Bà vay tiền về 
làm ăn, ai cũng giàu hết, thì tỪ Long Xuyên lên Châu 
Đốc người ta cất nhà ngói hết. Nhưng quý vị thấy nơi 
đó có nhà ngói hết chưa ? Kế cận miếu Bà dại gì không 
vô vay tiền làm ăn cho được giàu. Rõ ràng điều này đâu 
có đúng. Một việc không có lý như vậy, nhà Phật gọi là 
tà kiến. Tức hiểu biết sai lầm, không đúng sự thật. Thế 
mà Phật tử vẫn nghe theo, không phải sai lầm là gì ? 

Phật tử chúng ta phải có một nhận định đúng đắn 
mới gọi là tu. Nếu hiểu sai lầm như vậy không phải là 
tu. Chúng ta tu là để đem lại an vui, đem lại lợi ích cụ 
thể, thiết thực cho mình cho người. Phật tử tin được lý 
nhân quả, hiểu rõ gieo nhân thì gặt quả, nhân lành thì 
quả lành, nhân ác thì quả ác. 

Ví như người nông phu phải lựa giống tỐt gieo 
xuống ruộng, thì tới mùa thu hoạch mới được lúa tốt, 
nhiêu. Nếu gieo giống xấu thì kết quả xấu, không nghi 
ngờ. Tuy nhiên không hẳn đơn giản giống tốt thì được 
quả tốt hết. Giống tốt còn phải biết bón phân, nhổ cỏ, 


coi chừng sâu rầy, nước nôi nữa, đó là những duyên 
phụ. Duyên chánh là chánh nhân tức hạt giống, duyên 
phụ là những điều kiện trợ giúp cho chánh nhân phát 
triển, đi đến kết quả tốt đẹp. Nếu có người nông dân tới 
mùa lúa mà không chịu gieo mạ, cứ chắp tay nhỜ trời 
Phật cho con năm nay được trúng mùa thì có trời, Phật 
nào cho được không ? 

Chúng ta cũng như vậy, chỉ cầu xin mà không 
chịu tạo nhân tốt thì đòi quả tỐt sao được. Điều đó 
không hợp với lẽ thật, không đúng với chánh pháp. Cho 
nên người Phật tử chúng ta phải thấy, phải hiểu cho 
đúng, đừng để sai lầm. Nếu sai lầm thì tự mình khổ và 
cũng làm cho người khác khổ nữa, chứ không có lợi ích 
gì. 

Tôi đã nói hai phần, tu là dừng nghiệp ác và tu là 
chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện rồi. Kế đến tôi sẽ 
nói tu là làm cho sạch nghiệp. Tất cả các nghiệp chúng 
ta đã tạo, ngày nay biết tu chúng ta phải gột rửa hết. 
Như vậy muốn tu sạch nghiệp, phải tu bằng cách nào ? 
Về điểm này, tôi sẽ hướng dẫn từ tỪ. 

Nếu người tu Tịnh độ muốn được sạch nghiệp 
phẩi làm sao ? Trong kinh Di Đà dạy chúng ta niệm Phật 
phải nhiếp tâm cho thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh mới 
không nhớ bậy, không nghĩ bậy. Nghĩa là muốn tâm 


sạch thì phải nhớ Phật, phải niệm Phật, đừng nhớ 
chuyện hơn thua, phải quấy của thế gian, thì tâm dần 
dần trong sạch. Vì vậy muốn nghiệp sạch hoàn toàn thì 
phải ráng tu cho miên mật. Phật dạy người tu đến chỗ 
giải thoát, hết khổ đau, hết sanh tử thì hết nghiệp. Vì 
nghiệp dẫn mình đi trong luân hồi, bây giờ muốn hết 
luân hồi thì phải sạch nghiệp. Nên muốn sạch nghiệp thì 
chúng ta phải tu đến nơi đến chốn, chứ không thể tu lơ 
là được. 

Ngày nay nhiều Phật tử hay Ở lại mình còn khỏe, 
còn trể lo làm ăn đã, chừng nào già hãy niệm Phật rút thì 
Phật sẽ đón. Tu như vậy khỏe. Phật tử tưởng tượng 
điều đó đơn giản như thế, nhưng nó lại không có lẽ 
thực. Như trong kinh Di Đà nói, chúng ta niệm Phật từ 
một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bẩy ngày nhất tâm 
bất loạn. Khi sắp chết Phật và Thánh chúng mới đón về 
Cực Lạc. Nếu nhất tâm từ một ngày, hai ngày, ba ngày 
đến bảy ngày thì tâm có còn nghĩ gì khác Phật không ? 
Khi đó tâm thanh tịnh tức nghiệp cũng thanh tịnh. Như 
vậy là sạch các nghiệp xấu rồi. 

Tôi thường nói trong ba nghiệp thân, miệng, ý thì 
trọng tâm là ý nghiệp. Ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu, 
thân làm xấu. Ý nghĩ tốt thì miệng nói tỐt, thân làm tỐt. 
Như vậy gốc là ý. Vì vậy Phật dạy phải nhắm thẳng 


vào ý. Ý hoàn toàn trong sạch thì hết nghiệp, hết nghiệp 
thì được Phật đón về Cực Lạc không nghi. Nếu niệm sơ 
sơ, còn tính làm ăn đủ thứ thì chắc Phật không đón 
được đâu. Nhiều Phật tử tu, mang xâu chuỗi mà vẫn còn 
tính toán hơn thua nhiều quá thì làm sao mà Phật rước 
qua bên đó được. 

Lại có người bảo mình mang nghiệp về Tây 
phương, thủng thẳng tu nữa cũng được. Điều đó tôi 
không tin. Ví dụ một con chó ghế lác bị xà mâu ăn, nó 
nằm dưới đất. Bây giờ bảo đem nó lên lầu ba cho hết xà 
mâu, có được không ? Muốn nó hết xà mâu thì phải trị 
thuốc. Trị lành rồi thì ở dưới đất hay trên lầu gì nó cũng 
mạnh. Chúng ta ngay đây tu cho sạch nghiệp, thì dầu 
được về Cực Lạc hay ở đây, mình cũng thanh tịnh, an 
vui như ở Cực Lạc vậy thôi. Đó là một lẽ thật. Nên 
trong kinh Di Đà, đức Phật dạy phải niệm Phật cho tới 
bầy ngày được nhiếp tâm bất loạn, khi lâm chung Phật 
và Thánh chúng mới hiện ở trước, rước về cõi Phật. 

Bây giờ tôi nói tới những vị tu Thiền. Trước tiên 
là tu theo thiền Nguyên Thủy. Trong kinh Đại Niệm Xứ 
của bộ A Hàm, Phật có dạy rằng: Người nào quán Tứ 
Niệm Xứ: Quán thân dơ nhớp, quán cảm thọ là khổ, 
quán tâm vô thường, quán các pháp vô ngã. Quán như 


vậy suốt ngày, không nghĩ gì khác, từ một ngày, hai 


ngày, ba ngày, bốn ngày cho tới bẩy ngày, người đó sẽ 
chứng từ quả A Na Hàm đến quả A La Hán. 

Như vậy Phật dạy dù tu Tịnh Độ hay tu Thiền 
cũng phải nhiếp tâm, chuyên nhất. Một bên niệm danh 
hiệu Phật, một bên quán Tứ Niệm XứỨ. Do quán nên 
thấy rõ trong nội tâm, buông sạch hết không nghĩ gì 
khác. Nhờ không nghĩ gì khác, tâm mới được trong sạch. 
Tâm trong sạch là nghiệp trong sạch. NghiỆp trong sạch 
nên chứng quả. Chứng quả là không còn trầm luân trong 
sanh tử nữa. Đó là tu theo thiền Nguyên Thủy. 

Kế đến tôi nói tu theo Thiền tông. Chúng tôi 
hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử tu thiền là xoay trở lại 
quán sát chính mình. Khi vừa mới khởi niệm nghĩ người 
này, người nọ liền buông, đừng chạy theo niệm. Như 
vậy tỪừ một ngày, hai ngày tới bẩy ngày, đi đỨng ngồi 
nằm đều buông hết các tạp niệm, không theo nó. Lần 
lần nó lặng, không khởi các niệm thì tâm thanh tịnh. Bởi 
vì khởi niệm là nghĩ tốt, nghĩ xấu, là tạo nghiệp. Bây giờ 
hết nghĩ, lặng lễ trong sạch, đó là thanh tịnh. Thanh tịnh 
thì nghiệp hết. TỪ đó nhận ra bản tâm thanh tịnh của 
mình. Chính bản tâm này mới không bị nghiệp dẫn đi 
trong luân hồi sanh tử nữa. 

Tôi thường hay dẫn câu chuyện vua Trần Nhân 
Tông khi còn là Thái Thượng Hoàng, Ngài có làm bài 


phú "Cư trần lạc đạo”, (ở cõi trần mà vui với đạo). Kết 
bài phú đó, Ngài dùng bốn câu kệ chữ Hán, câu chót 
Ngài nói rất rõ ràng: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức 
là đối với cảnh mà không có một ý niệm dính mắc thì 
đừng hỏi chi thiền cho dư. Tại sao ? Vì khi tâm không 
chạy theo cảnh, không dính mắc cảnh, đó là thiền rồi. 

Như vậy để thấy tất cả pháp của Phật dù Tịnh 
độ, thiền Nguyên Thủy hay Thiền tông đều dạy chúng ta 
tu cho sạch hết nghiệp. Mà nghiệp phát xuất tỪ ý cho 
nên ý lặng, ý được nhất tâm, đó là trong sạch. Trong 
sạch thì được thấy Phật, được chứng quả, được thể 
nhập hoàn toàn pháp thân. Chuyện tu rõ ràng như vậy, 
không có gì nghi ngờ nữa. 

Tất cả chúng ta tu phải đi từ bậc. Bậc thứ nhất là 
dừng nghiệp, bậc thứ hai là chuyển nghiệp, bậc thứ ba 
là sạch nghiệp. Quý Phật tử muốn tu dừng nghiệp, 
trước phải phát tâm qui y, nguyện giữ năm giới, để 
đừng sa vào hố tội lỗi. Chặn đứng không sa vào hố tội 
lỗi rồi, kế đó mới tiến qua bước thứ hai là làm lợi ích 
cho người, tạo phước lành cho mình. Đến giai đoạn thứ 
ba, chúng ta biết tất cả nghiệp từ ý mà sanh cho nên 
mình dừng niệm. Thanh lọc tâm ý trong sạch là làm cho 
sạch nghiệp. Sạch nghiệp thì được giải thoát sanh tử. 

Phật tử giữ được năm giới thì hiện tại trong gia 


đình hòa vui, trong xã hội mình là người lương thiện, tốt 
đẹp. Đời sau do không phạm giới sát sanh nên tuổi thọ 
dài. Không phạm giới trộm cướp nên giàu có. Không 
phạm giới tà dâm nên đẹp đễ trang nghiêm. Không phạm 
giới nói dỐi nên nói năng lưu loát, ai cũng tin quý. Không 
phạm giới uống rượu, xì ke ma túy nên trí tuệ minh 
mẫn. Tu theo pháp ấy gọi là Nhân Thừa Phật giáo, tức 
đời này là người tốt, đời sau càng tốt hơn. 

Sang bước thứ hai, làm mười điều lành gọi là tu 
Thiên Thừa Phật giáo, tức tiến thêm một bậc nữa. Công 
đức của mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn nên được 
sanh các cõi trời. Người chuyên làm nghiệp lành, không 
tạo nghiệp dữ thì được sanh cõi trời. 

Đến bước thứ ba là tu sạch nghiệp. Đây là chặng 
đường của hàng xuất gia, tu để giải thoát sinh tử. Tuy 
nhiên, nói vậy không có nghĩa là pháp tu này chỈ dành 
riêng cho người xuất gia. Nếu người xuất gia không làm 
đúng như vậy thì cũng không ra khỏi sanh tử. Còn 
người tại gia tu sạch được nghiệp rồi cũng ra khỏi sanh 
tỬ như thường. 

Cho nên nhiều Phật tử không hiểu, cứ nghĩ rằng 
phải vô chùa, cạo đầu như quý Thầy, quý Cô tu mới 
giải thoát. Nếu ở chùa mà hay sân hay giận, hoặc còn 
tham lam thì có giải thoát nổi không ? Giải thoát là do 


nghiệp sạch, tâm thanh tịnh, chớ không phải vô chùa mà 
được giải thoát. Bởi vì tâm là gốc tạo nghiệp, nếu tâm 
không thanh tịnh thì nghiệp không sạch, nghiệp không 
sạch thì làm sao giải thoát được. Chúng ta tu là phải làm 
sao tiến lên cho được sạch nghiệp. 

Mỗi khi Phật tỬ qui y đều được phát lá phái, 
trong lá phái có bài kệ: 

Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 

Tự tịnh kỳ ý 

Thị chư Phật giáo. 

Dịch: 

Chớ làm các điều ác 

Vâng làm các việc lành 

Giữ tâm ý trong sạch 

Là lời chư Phật dạy. 

Chớ làm các điều ác là dừng nghiệp. GIỮ năm 
giới, không làm các điều ác là dừng nghiệp. Vâng làm 
các việc lành là chuyển nghiệp. Nghiệp xấu chuyển 
thành nghiệp tỐt. Giữ tâm ý trong sạch là sạch nghiệp. 
Là lời chư Phật dạy, Phật Thích Ca dạy như vậy, Phật 
Di Đà cũng dạy như vậy. Tất cả chư Phật đều dạy như 
vậy hết, chứ không riêng một đức Phật nào. Như vậy 
quý vị thấy rằng chỈ thuộc một bài kệ đó, tu hành chân 


chánh cũng đủ rồi. 

Quý vị nhớ giữ năm giới cho trọn là dừng được 
các nghiệp ác. TỪ giữ năm giới rồi, tập làm thêm các 
việc lành. Thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. 
Nhưng nói thân làm lành, có nhiều Phật tử lại hiểu là 
phải bố thí, làm phước mới được. Gặp trường hợp 
mình nghèo quá làm sao bố thí. Đừng nghĩ vậy, vì trong 
nhà Phật dạy bố thí có ba: Một là tài thí, tức đem tiền 
củỦa giúp người. Hai là pháp thí, tức đem pháp cho 
ngƯời. Ba là vô úy thí, tức đem không sợ hãi đến với 
người. 

Lại trong tài thí có phân làm hai: Một là ngoại tài, 
hai là nội tài. Ngoại tài tức đem tiền của hoặc đồ đạc 
giúp người ta. Nội tài là đem công sức tỪ chính bản thân 
mình ra giúp người. Ví dụ như Phật tử biết đánh gió, có 
người hàng xóm bên cạnh bị trúng gió, mình liền hoan 
hỷ đánh gió, giúp cho người ta hết bệnh, đó bố thí nội 
tài. Như vậy người nghèo cũng có thể bố thí vậy. Hoặc 
khi ra đường quý Phật tử thấy một cụ già lụm cụm 
muốn băng qua đường, mà xe cỘ nhiều quá qua không 
được, mình cầm tay cụ đưa giùm qua đường, đó là bố 
thí nội tài. 

Còn như người tu không có nỘi tài, ngoại tài thì 
bố thí pháp. Đem pháp nói cho quý Phật tử nghe, giúp 


Phật tử nhận rõ chánh tà. Thế nào là đạo đức, thế nào là 
phi đạo đức, giúp quý Phật tử hiểu, sống và Ứng dụng 
Phật pháp vào cuộc sống để thân tâm luôn được an vui, 
đó là bố thí pháp. 

Như vậy ở thế gian ai cũng có thể bố thí cả, chứ 
không phải chỈ giàu mới bố thí được. Còn pháp cũng đâu 
chỉ hạn cuộc người tu mới có thể bố thí, quý Phật tử 
hiểu đạo rõ ràng rồi, thấy ai làm sai làm trật mình nhắc 
họ, chỈ cho họ sửa đổi cũng là bố thí pháp. Như vậy tất 
cả chúng ta đều có quyền bố thí tài, bố thí pháp hết, chứ 
không phải riêng người nào. 

Thứ ba là bố thí vô úy. Vô úy nghĩa là sao ? Là 
không sợ. Ví dụ có người đó bệnh trầm trọng, có thể 
qua không khỏi mà họ sợ chết quá. Bây giờ mình giải 
thích cho họ hiểu con người sinh ra, có sinh ắt phải có 
tử, không ai thoát khổi. Hoặc tử sớm hoặc tử muộn thôi. 
Bây giờ anh hay chị đi trước thì chúng tôi cũng đi sau, 
chứ có ai ở lại mãi được đâu. Chúng ta an Ủi giúp họ 
bớt sợ hãi, đó là bố thí vô úy. Hoặc như có đứa bé, ban 
đêm đi trên những đoạn đường vắng quá, nó sợ ma thì 
mình đốt đuốc, nắm tay dẫn nó về nhà, đó là bố thí vô 
úy. Nhiều lắm, không biết bao nhiêu việc để chúng ta 
làm. Trong những hạnh bố thí này, ai ai cũng có thể làm 
được, chớ không riêng quý Thầy, quý Cô mới làm được. 


Cho nên người tu theo đạo Phật là phải giữ gìn ba 
nghiệp thân, miệng, ý của mình, chứ không phải tu chỉ 
biết ăn chay, chỉ biết đến chùa cúng Phật là đủ. 

Ngày xưa ở Trung Quốc vào đời Đường, có một 
Thiền sư, ngƯời ta chưa biết Ngài tên gì, nhưng thấy 
Ngài trèo lên cháng ba cây, chặt nhánh kết lại thành chỗ 
ngồi giống như ổ quạ. Ngài tọa thiền trên đó, nên người 
ta đặt tên Ngài là Ô Sào Thiền sư. Ngài tu được ngộ 
đạo. Ai nấy biết tin đều đồn đãi khắp. Lúc đó có một 
nhà thơ nổi tiếng là Bạch Cư Dị rất hâm mộ Phật pháp, 
nghe danh Ngài ông tìm tới. Thấy Ngài ngồi trên cháng 
ba, ông đứng ở dưới chắp tay hổi: “Bạch Hòa Thượng, 
xin Ngài dạy cho con pháp yếu vắn tắt nhất để con tu.” 
Ngài liền nói bài kệ: 

Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 

TỰ tịnh kỳ ý 

Thị chư Phật giáo. 

Nghe vậy ông cười: "Thưa Ngài, bài kệ này đứa 
con nít tám tuổi cũng thuộc nữa, nói chi con”. Ngài trả 
lời: "Phải, con nít tám tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 
tám mươi làm cũng chưa xong !". Đó, quý Phật tử thấy 
chưa. Câu trả lời của Thiền sư cảnh tỉnh chúng ta rất 
nhiều. Chúng ta có thể không làm các điều ác lớn, chứ 


điều ác nhổ vẫn phạm. Điều lành nhỏ đã làm, nhưng 
điều lành lớn cũng chưa làm được. Rồi tâm ý mình đã 
thanh tịnh chưa ? Điều này thật khó, chớ không phải dễ. 
Cho nên nghe qua thì đơn giản, nhưng ứng dụng tu cho 
đến nơi, đến chốn thì không phải là dễ. 

Cho nên tất cả quý Phật tử biết đạo lý rồi phải dè 
dặt, canh chừng tâm của mình, canh chừng miệng của 
mình, canh chừng hành động nơi thân của mình. Đừng 
cho nó hoặc vô tình hoặc cố ý tạo những điều tội lỗi. Lễ 
thực là như vậy. Cho nên nói tới tu là nói tới nhìn lại 
mình nhiều hơn là nhìn kể khác. Phải nhớ nhìn lại xem 
lời nói mình có ngay thẳng chưa, ý nghĩ mình có chân 
chánh chưa. Để từ đó lo tu sửa lấy mình. Như vậy mới 
gọi là người tu. 

Đa số Phật tử bây giờ nhìn mình ít mà nhìn người 
thì nhiều, phải không ? Người ta làm quấy, làm ác, khi 
chết họ đọa địa ngục, chớ đâu phải mình đọa địa ngục. 
Can dự gì mình đâu mà cứ lo nhìn người ta hoài. Nhìn 
người dễ sanh ra bệnh hay phê phán. Mà phê phán chắc 
øì đã đúng ? Nên tục ngỮ ta có câu "suy bụng ta ra bụng 
người". Hễ ta không muốn thì người cũng chẳng ưa. 
Điều này đúng không ? Có thể đúng mà cũng có thể 
không đúng. Thí dụ kể gian tham trộm cướp, họ nghĩ 
những người hiền cũng như vậy. Còn người hiền lương 


đức hạnh, cho rằng ai cũng hiền lương đức hạnh hết thì 
đúng chưa ? Đó là cái nghĩ sai lầm. 

Như vậy ở đời chúng ta đừng chủ quan. Phải biết 
rằng những gì mình làm, mình chịu trách nhiệm và cố 
gắng chuyển đổi nếu nó xấu, đó mới thành công. Còn 
chuyện của người khác làm, người khác nghĩ thì họ sẽ 
có quả riêng của họ, mình bận tâm lo chuyện của họ chi 
cho mất thì giờ, vô ích. Nhưng thường thường chúng ta 
có bệnh hay dòm ngó chuyện của kẻ khác. Chẳng những 
dòm ngó mà còn cố tình nghe lồm chuyện cỦa người ta 
nữa. Thấy ai nói rù rì, muốn ghé lại nghe coi hỌ nói cái 
gì. Nghe rồi liền nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy. Thử hỏi 
làm sao ba nghiệp thanh tịnh được. Ba nghiệp không 
thanh tịnh thì mong chi được giải thoát ! 

Tôi nhắc lại câu chót trong bài kệ của vua Trần 
Nhân Tông: "Đối cẳnh vô tâm mạc vấn thiền”, nghĩa là 
đối cảnh mà tâm mình không có niệm khởi, không dính 
mắc, đó là thiền vậy. Nên người tu thiền là người đối 
với mọi cảnh, không bị nhiễm, không bị dính, không bị 
kẹt. Cho nên quý vị thấy hình ảnh Phật Di Lặc có sáu 
đứa nhÖ vây quanh, đứa móc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, 
đứa móc miệng, đứa thọc lét, nhưng Ngài vẫn cười. Tại 
sao ? Vì Ngài đã tự tại, không còn dính mắc. Mấy đứa 
bé đó tượng trưng cho sáu trần Ở bên ngoài. Móc lỗ tai 


là thinh trần, móc lỗ mũi là hương trần; móc con mắt là 
sắc trần v.v... Nó quấy nhiễu mà Ngài không dính mắc. 
Bởi không dính mắc nên Ngài là Bồ Tát. 

Chúng ta thì dính mắc đủ cả, nhiều nhất là lỗ tai 
và con mắt. LỖ tai nếu nghe người ta chửi không thèm 
để ý là dễ, hay vừa nghe người ta chửi liền tức giận là 
dễ ? Nghe chửi mà không thèm để ý là hết sức khó. Còn 
nghe người ta chửi mà nổi giận lên thì con nít cũng làm 
được mà. 

Như vậy quý Phật tử đừng sợ người ta nói nặng 
nói nhẹ mình. Khi nghe nói nặng nói nhẹ mà mình bỏ lơ 
không thèm vướng mắc, đó không phải là thua. Mà 
chính nhờ đó sau này người ta mới kính mình. Còn nếu 
mình tranh hơn với nhau, cãi cho lanh, cãi cho thắng, thì 
sau này người ta cười chứ không có gì hay hết. Nên nhớ 
người có đạo đức không tranh giành hơn thua. Quan 
trọng là mình phải thắng mình. Một ý niệm xấu mình 
liền biết, chận nó lại, một ý niệm tốt mình liền biết và 
cho nó tăng trưởng. Tu như vậy mới hay chứ không 
phải lắng nghe chuyện thiên hạ là hay. 

Chúng ta có bệnh, khi nói về mình chỉỈ toàn nói tốt 
và giấu cái xấu. Tại sao giẫu cái xấu ? Vì không muốn 
bỏ, không muốn chừa nên mới giấu. Bây giờ chúng ta 
biết tu rồi, cái gì xấu, cái gì dở phải thấy cho tường tận 


để chừa bổ. Còn người khác mình chưa đủ khả năng 
giáo hóa họ thì thôi, đừng bày chuyện nói qua nói lại cho 
thêm phiền. Đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu. 

Như vậy bài giẳng hôm nay tôi chỈ cần kết thúc 
bằng bốn câu kệ: 

Đừng làm các điều ác 

Vâng làm các việc lành 

Giữ tâm ý thanh tịnh 

Là lời chư Phật dạy. 

Mong quý vị nhớ bài kệ này để việc tu có kết quả tốt 
đẹp. 


